ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỎ CHÍ MINH 


NỘI DUNG CHÍNH 


Nhân kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám, nghĩ về 
bảo vệ độc lập, chủ quyên đât nước hiện nay” 


Truyền thống 


(Đ/c Nguyễn Thị Bình, Nguyên Phó Chủ tịch nước 
- Bài viết đăng trên báo Nhân Dân) 


Cách mạng Tháng Tám, kết quả của bao nhiêu năm 
chiến đấu dưới sự lãnh đạo của Bác Hồ và Đảng Cộng sản 
Việt Nam đã mang lại độc lập dân tộc cho nhân dân ta. 
Nhưng cuộc đấu tranh để bảo vệ độc lập, giữ vững chủ 
quyền quốc gia sẽ thường xuyên và lâu dài. Chúng ta 
không bao giờ được xa rời nhiệm vụ thiêng liêng đó. 


Ngay sau ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước, chúng ta bắt 
tay vào xây dựng đất nước, nhưng đã phải đấu tranh để bảo vệ độc lập, chủ 
quyền quốc gia. Trong nhiều năm nay, đặc biệt là từ năm 2009, khi nước ta, 
theo hạn định gửi Báo cáo quốc gia lên Liên hợp quốc vẻ ranh giới ngoài thềm 
lục địa của Việt Nam theo Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS), 
ngay sau đó Trung Quốc cũng gửi lên Liên hợp quốc yêu sách về chủ quyền 
của mình theo "đường lưỡi bò 9 đoạn", vấn đề biển đảo giữa Việt Nam và 
Trung Quốc tại Biển Đông bước vào một giai đoạn căng thắng, phức tạp. 

Tài liệu 


SINH HOẠT CHI ĐOÀN 


Nhân kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám, nghĩ về 
bảo vệ độc lập. chủ quyên đât nước hiện nay” (7/20) 


Đầu tháng 5-2014, Trung Quốc bất ngờ đưa giàn khoan không lồ Hải 
Dương - 981 đặt sâu vào thềm lục địa của Việt Nam, vi phạm quyền chủ quyền 
của Việt Nam và trái với Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 mà 
Trung Quốc là một bên tham gia. Chúng ta mong muốn có quan hệ tốt với Trung 
Quốc, có môi trường hòa bình, ôn định để cùng nhau phát triển. Mong muốn của 
chúng ta chân thành và thiết tha nên khi xảy ra sự kiện "giàn khoan", nhiều người 
trong chúng ta cảm thấy bị "bất ngờ". 

Tình hình trong thời gian qua ở Biển Đông làm cho chúng ta không thê 
không đặt câu hỏi rằng đây có phải là hành vi "trỗi dậy hòa bình", cùng hợp tác 
để phát triển như Trung Quốc từng công bố hay đó là chiến lược bành trướng 
nước lớn, muốn độc chiếm Biển Đông để thực hiện "giấc mộng Trung Hoa"? 

"Đường lưỡi bò 9 đoạn" nay là "10 đoạn" phi lý mà Trung Quốc tuyên bố 
chủ quyền bao gồm cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam xâm 
phạm sâu vào thềm lục địa và vùng ‹ đặc quyền kinh tế của Việt Nam và bốn nước 
ASEAN ven Biên Đông, giành quyền kiểm soát giao thông hàng hải của cả Biển 
Đông. 

Cộng đồng quốc tế rất lo ngại trước hành động bất chấp luật pháp của 
Trung Quốc, ảnh hưởng đến an toàn, tự do hàng hải trên Biển Đông, đe dọa hòa 
bình và an ninh của khu vực. 

Trung Quốc đã di chuyên giàn khoan Hải Dương -9§1 ra khỏi thềm lục địa 
và vùng đặc quyên kinh tế của Việt Nam. 

Điều này có ý nghĩa gì? 

Về phía Việt Nam, như nhiều lần chúng ta đã tuyên bố, sau khi Trung 
Quốc rút giàn khoan khỏi thềm lục địa của Việt Nam, chúng ta sẵn sàng đàm 
phán hòa bình với Trung Quốc trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau. Nhưng liệu có thể 
đàm phán hòa bình hay đây sẽ là một chiến thuật của Trung Quốc để xoa dịu, 
giảm căng thăng rồi có những hành động lẫn tới mạnh hơn? Liệu Trung Quốc có 
thể xử sự như một nước lớn có trách nhiệm đối với hòa bình và ổn định của khu 
vực, tôn trọng luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật 
Biển năm 1982 đề giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông, trong lúc vẫn tìm mọi 
cách hợp thức hóa đường lưỡi bò 9-10 đoạn? Chúng ta mong muốn có quan hệ 
hữu nghị và hợp tác tốt đẹp với Trung Quốc. Điều đó chỉ có thê có từ thiện chí 
của cả hai bên. 

Dù muốn hay không, nhân dân ta đã bước vào một giai đoạn mới vừa phải 
xây dựng đất nước, vừa phải đấu tranh để bảo vệ đất nước. Chúng ta phải kiên trì 
và khôn ngoan, không để bị động trong mọi tình huống. 


Tài liệu 


ÿ SINH HOẠT CHI ĐOÀN 


Nhân kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám, nghĩ về 
bảo vệ độc lập, chủ quyên đât nước hiện nay” (0) 


Chúng ta phải bảo vệ thành quả vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám và thành 
quả to lớn của hai cuộc kháng chiến mà nhân dân ta đã đồ bao nhiêu xương máu 
mới giành được. Đồng thời, chúng ta phải thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng 
và phát triển đất nước. Chúng ta phải khắc phục cho được những mặt yếu kém, 
mạnh lên, vững hơn thì mới có điều kiện để bảo vệ đất nước. 

Nói cách khác, chúng ta phải có nội lực vững mạnh. Nội lực trước hết và 
quan trọng nhất là sức mạnh của lòng dân, là ý chí đoàn kết dân tộc với sự lãnh 
đạo vững vàng, kiên định. Đó là bài học xương máu và quý báu nhất chúng ta có 
được từ lịch sử mây ngàn năm, từ cuộc Cách mạng Tháng Tám, đặc biệt từ hai 
cuộc kháng chiến chống xâm lược ác liệt nhất vừa qua. Ngày nay, không những 
chúng ta cần phát huy truyền thống yêu nước đó mà phải nâng cao nó lên thành ý 
chí quật cường, tính thần dân tộc mạnh mẽ, với khát vọng xây dựng một nước 
Việt Nam thực sự độc lập, tự do, dân chủ và phát triỀn, không thua kém ai, đem 
lại hạnh phúc cho mọi người dân. 

Đó cũng là tương lai mà nhân dân ta xứng đáng được hưởng. 


Nhưng nội lực không những về tinh thần, mà nó phải bao hàm cả một nền 
kinh tế ngày càng phát triển với công cuộc CNH,HĐH thành công, một xã hội 
dân chủ, công bằng, văn minh, một nên an ninh quốc phòng đủ mạnh. 

Trong mây yêu tố trên, vẫn đề đường lối kinh tế độc lập tự chủ, không bị lệ 
thuộc vào bất cứ nước nào, đồng thời tích cực chủ động hội nhập ngày càng sâu 

êm ẽ Tài liệu 
\‹? 


SINH HOẠT CHI ĐOÀN 


Nhân kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám, nghĩ về 
bảo vệ độc lập, chủ quyên đât nước hiện nay” (//ên) 


rộng có ý nghĩa rất quyết định. 

Tóm lại, để giữ vững chủ quyền quốc gia, chúng ta cần phải mạnh lên về 
kinh tế. Tỉnh thần yêu nước phải thể hiện trên tỉnh thần tự chủ, tự cường trong 
mọi hoạt động lao động sản xuất nhằm tạo ra sức mạnh vật chất ngày càng vững 
bền cho đất nước. 

Phải dứt khoát tư tưởng rằng việc gì nhân dân ta có thể làm được, chúng ta 
sẽ làm, từ cái ít khó đến cái khó nhất mà người khác có thê làm. Đừng để "tiền" 
cũng như vũ lực có thể khuất phục nhân dân ta. Kinh tế phải luôn luôn gắn với an 
ninh quốc phòng. Không được để tình trạng lơi lỏng, chỉ thấy lợi trước mắt, 
không thấy cái hại lâu dài, chạy theo một số dự án băng bắt cứ giá nào. 

Nội lực của một đất nước còn là vẫn đề chất lượng con người, là nguồn 
nhân lực. Muốn có một nước tự chủ phải có những con người tự chủ, vì vậy vân 
đề giáo dục - đảo tạo, nghiên cứu khoa học cân phải đây mạnh hơn nữa với 
những mục tiêu phấn đấu cụ thể, rõ ràng để trong một thời gian không xa chúng 
ta có những thế hệ thanh niên đủ sức, đủ tài để gánh vác trọng trách của đất nước. 


Và một điều không thể không xem trọng, đó là vấn đề đoàn kết quốc tế. 
Tuy tình hình quốc tế có nhiều thay đổi, nhưng bài học về sức mạnh đoàn kết dân 
tộc kết hợp với sức mạnh thời đại đã được Đảng ta vận dụng tài tình trong cuộc 
đấu tranh chống ngoại xâm trước đây vẫn có giá trị quan trọng của nó. Ngày nay, 
cuộc đấu tranh để bảo vệ độc lập và chủ quyền quốc gia, cũng là cuộc đấu tranh 
bảo vệ hòa bình và công lý, chúng ta có lẽ phải và pháp lý. Chúng ta tin rằng 
nhân dân các nước sẽ ủng hộ Việt Nam. 


Chúng ta cũng cần có quan niệm đúng và thực tế về sự hợp tác quốc tế. 
Trong khi chủ trương không liên minh chính trị, quân sự với bất cứ nước nào để 
chống lại nước thứ ba, chúng ta hoàn toàn có quyên chính đáng để hợp tác, liên 
kết về an ninh, quốc phòng với các nước khác, để bảo vệ độc lập và chủ quyền 
quốc gia. 


Chúng ta cũng cần tận dụng và phát huy quan hệ song phương với các đối 
tác chiên lược. 

Chắc chắn Đại hội XII tới, Đảng sẽ phải đề ra những chủ trương và nhiệm 
vụ mới, có tính chât bước ngoặt phù hợp với cục diện tình hình hiện nay đê nhân 
dân ta vững bước tiên tới. 


(Đ/c Nguyễn Thị Bình, Nguyên Phó Chủ tịch nước) 


Tài liệu 


ÿ SINH HOẠT CHI ĐOÀN 


/=< 


= TỪ TƯỞNG 


—— 


KÉT QUÁ CHUYÊN THĂM CHÍNH THỨC HỢP CHÚNG QUỐC 
HOA KỲ CỦA TỎNG BÍ THƯ NGUYÊN PHÚ TRỌNG 


Nhận lời mời của Chính quyền Tổng thống Ba-rắc Ô-ba-ma, Tổng Bí thư 
Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã 
thăm chính thức Hợp chủng quôc Hoa Kỳ từ ngày 06 - 10/7/2015. 


Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama tại phòng Bầu dục của Nhà Trắng 


Mục đích của chuyến thăm 

Tiếp theo chuyến thăm chính thức Trung Quốc thành công đầu tháng 
4/2015, Tông Bí thư ta thăm Hoa Kỳ là tiếp tục thực hiện đường lối đối ngoại hòa 
bình, độc lập, tự chủ, hữu nghị, hợp tác, đa phương hóa, đa dạng hóa, coi trọng 
quan hệ với các nước lớn, đưa các quan hệ đối tác đi vào chiều sâu. Mục đích bao 
trùm là vì lợi ích quốc gia - dân tộc, góp phân tạo môi trường, thế và điều kiện 
thuận lợi để phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Các mục 
đích cụ thê gồm: 

- Tăng cường hiểu biết, quan hệ hữu nghị; thúc đây các mặt hợp tác và làm 
sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ; định hướng phát 
triển quan hệ giữa hai nước trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyên, toàn vẹn lãnh 
thổ và thê chế chính trị của nhau; chuẩn bị cho chuyến thăm Việt Nam vào cuối 
2015 của Tổng thông Hoa Kỳ Ba-rắc Ô-ba-ma. 

- Gửi đến Hoa Kỳ thông điệp: sau 40 năm kết thúc cuộc chiến tranh Việt 
Nam, 20 năm bình thường hóa quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ, mở ra giai đoạn hợp 
tác và phát triển nới theo tinh thần khép lại quá khứ, vượt qua khác biệt, phát huy 
tương đồng, hướng tới tương lai. 

êm ẽ Tài liệu 
S7 


SINH HOẠT CHI ĐOÀN 


—— 
1U/110/®/LEC 


KÉT QUÁ CHUYÊN THĂM CHÍNH THỨC HỢP CHÚNG QUỐC 
HOA KỲ CỦA TỎNG BÍ THƯ NGUYÊN PHÚ TRỌNG (ép) 


- Tranh thủ vai trò và sự ủng hộ của Hoa Kỳ đối với một số vấn đề đối ngoại 
quan trọng (xử lý một số vấn đề toàn cầu, an ninh phi truyền thống, củng cố và phát 
huy vai trò của ASEAN, một số vấn đề liên quan đến Biển Đông...). 

- Thúc đây chính sách đại đoàn kết dân tộc của Đảng và Nhà nước đối với với 
kiều bào ta ở Hoa Kỳ, qua đó với cộng đồng người Việt ở nước ngoài. 

- Tranh thủ sự ủng hộ, hỗ trợ của LHQ đối với công cuộc phát triển và đường 
lối đối ngoại của Việt Nam; thê hiện vai trò thành viên có trách nhiệm trong cộng 
đồng quốc tế. 

- Khắng định, nâng cao vị thế quốc tế của Việt Nam; khẳng định vị trí, vai trò 
lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và thê chế chính trị của Việt Nam. 

Ý nghĩa chuyến thăm 

Chuyến thăm Hoa Kỳ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là chuyến thăm 
lịch sử vì đây là lần đầu tiên Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam thăm chính thức 
Hoa Kỳ; là cuộc gặp gỡ lịch sử giữa lãnh đạo cao nhất của hai nước từng ở hai bên 
chiến tuyến và có chế độ chính trị khác nhau. Chuyến thăm diễn ra trong địp kỷ 
niệm 20 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ và 40 năm chấm 
dứt chiến tranh, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. 

Chuyến thăm được thực hiện hai năm sau khi hai nước thiết lập quan hệ Đối 
tác toàn diện, có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy các mặt hợp tác song 
phương, làm sâu sắc thêm quan hệ Đối tác toàn diện giữa Việt Nam và Hoa Kỳ và 
định hướng phát triển quan hệ song phương trong những năm tới. Tổng Bí thư ta 
được Tổng thống Hoa Kỳ Ba-rắc Ô-ba-ma và các nhà lãnh đạo cao nhất trong bộ 
máy chính quyền, Quốc hội Hoa Kỳ đón tiếp trọng thị tại phòng Bầu dục, nơi Tổng 
thống Hoa Kỳ tiếp đón các nguyên thủ quốc gia. Đây là biểu hiện rất rõ việc Hoa Kỳ 
tôn trọng, công nhận một cách đầy đủ thể chế chính trị của Việt Nam, vai trò lãnh 
đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Các hoạt động quan trọng của chuyến thăm 

Trong chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ, Tổng Bí thư và Đoàn đại biểu cấp 
cao của ta có nhiều hoạt động quan trọng, phong phú, thiết thực. 

Về chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có cuộc hội đàm lịch sử với 
Tổng thống Ba-rắc Ô-ba-ma tại Phòng Bầu dục của Nhà trắng, cuộc hội đàm kéo dài 
95 phút (so với dự kiến ban đầu là 45 phút). Tham dự có các đồng chí lãnh đạo cấp 
cao của hai nước Việt Nam - Hoa Kỳ. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng 
thống Ô-ba-ma đã trao đổi một cách thăng thắn, cởi mở, xây dựng và thực chất 
nhiều vấn đề quan trọng trong quan hệ giữa hai nước: đánh giá quan hệ song phương 
20 năm qua; xác định khuôn khô và định hướng phát triển 


? 
<s; 


SANkO 2 


Tài liệu 


SINH HOẠT CHI ĐOÀN 


KÉT QUÁ CHUYÊN THĂM CHÍNH THỨC HỢP CHÚNG QUỐC 
HOA KỲ CỦA TỎNG BÍ THƯ NGUYÊN PHÚ TRỌNG (iế?) 


quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước thời gian tới; trao đối về Hiệp định đối 
tác xuyên Thái Bình Dương (TPP); hợp tác trong lĩnh vực nhân quyên; về tình 
hình Biên Đông và các vân đê quôc tê cùng quan tâm. 


Về quan hệ hai nước 20 năm qua, hai nhà Lãnh đạo đều nhất trí cho răng 
mặc dù có quá khứ đau thương nhưng kế từ khi bình thường hóa, quan hệ hai 
nước đã có những bước phát triển nhanh chóng, tích cực, mở rộng các lĩnh vực 
hợp tác cùng có lợi, phù hợp với lợi ích của nhân dân hai nước, của khu vực và 
quốc tế. Bài học rút ra là khép lại quá khứ, vượt qua khác biệt, phát huy tương 
đồng, hướng tới tương lai. Giữ vững nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền, 
toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị của nhau. 

Về nhân quyên, Tông thống Ô-ba-ma giải thích về sự quan tâm chung của 
dư luận Hoa Kỳ đối với vân đề này, kế cả với các nước đồng minh của Hoa Kỳ, 
tiếp tục giải quyết vấn đề này thông qua đối thoại và ngoại giao. Tổng Bí thư 
Nguyễn Phú Trọng khẳng định dân chủ, nhân quyền là mục tiêu ưu tiên của Việt 
Nam, Việt Nam đã và đang phấn đấu để bảo đảm ngày càng đầy đủ hơn các 
quyền con người theo Hiến pháp 2013, sẵn sàng tiếp tục đối thoại cởi mở và hợp 
tác với phía Hoa Kỳ trên lĩnh vực này. Về Biển Đông, Tổng thống Ô-ba-ma nhấn 
mạnh lợi ích của Hoa Kỳ trong việc bảo đảm tự do thông thương, tự do hàng hải 
và duy trì luật pháp quốc tế, phản đối các hành động tôn tạo các đảo và bãi đá với 
quy mô lớn, quân sự hóa Biển Đông của Trung Quốc. Tổng Bí thư Nguyễn Phú 
Trọng khẳng định lập trường của Việt Nam là kiên quyết bảo vệ chủ quyên và 
toàn vẹn lãnh thổ, chủ trương giải quyết tranh chấp băng biện pháp hòa bình phù 
hợp với luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 
1982 (UNCLOS), thực hiện đầy đủ Tuyên bố về ứng xử củacác bên ở Biển Đông 
(DOC), sớm hình thành Quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC); hoan 
nghênh Hoa Kỳ đóng góp tích cực, xây dựng và có trách nhiệm cho hòa bình, ổn 
định ở khu vực này. 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm Trụ sở Liên hợp quốc, hội 
kiến với Tông Thư ký Liên hợp quốc Ban-Ki-Mun. Hai bên đề cập nhiều vẫn đề 
liên quan đến vai trò và hoạt động của Liên hợp quốc, nhất là các hoạt động của 
Liên hợp quốc tại Việt Nam. 

Tổng Bí thư và Đoản đại biểu cấp cao của ta đã đến thăm, gặp mặt, trao 
đôi với các tổ chức, cá nhân, các Đảng, phái chính trị, các tập đoàn kinh tẾ, cơ sở 
khoa học của Hoa Kỳ. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu 


Tài liệu 
Ñ | S8 SINH HOẠ T CHI ĐOÀN 


KÉT QUÁ CHUYÊN THĂM CHÍNH THỨC HỢP CHÚNG QUỐC 
HOA KỲ CỦA TỎNG BÍ THƯ NGUYÊN PHÚ TRỌNG (6n) 


quan trọng với các chính khách và học giả Hoa Kỳ tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến 
lược và Quốc tế (CSIS) - một cơ quan nghiên cứu, trao đối học thuật hàng đầu của 
Hoa Kỳ. Bên cạnh đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm và gặp gỡ, động 
viên các cơ quan đại diện ngoại giao và cộng đồng người Việt Nam đang làm ăn, 
sinh sống tại Hoa Kỳ. 

Các kết quả chính thức của chuyến thăm 

Chuyến thăm thể hiện sự tôn trọng, hiểu biết lẫn nhau, xây dựng sự tin cậy 
giữa lãnh đạo cấp cao hai bên; xác định tầm nhìn chung có tính chiến lược và tạo 
xung lực mới thúc đầy quan hệ hai nước Việt Nam - Hoa Kỳ cho những năm tới. Hai 
bên đã ra Tuyên bố tầm nhìn chung quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ. Đây là khuôn khổ 
quan trọng, định hướng tầm nhìn quan hệ hai nước theo hướng tích cực, lành mạnh, 
ồn định và phát triển trong những năm tới. Đối với các vấn đề còn khác biệt, hai bên 
đã trao đôi thắng thắn, cởi mở, chân thành trên tinh thần hiểu biết, tôn trọng lẫn 
nhau, nhất trí tiếp tục duy trì đối thoại xây dựng, không đề trở thành trở ngại cho sự 
phát triển quan hệ song phương. 

Chuyến thăm đã đạt được nhiều nội dung thiết thực, tạo điều kiện đây mạnh, 
nâng cao hiệu quả hợp tác cùng có lợi giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực. Trong thời 
gian chuyến thăm, ngoài “Tuyên bố về tắm nhìn chung quan hệ Việt Nam - Hoa 
Kỳ”, các cơ quan, bộ, ngành hai nước đã ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác, cụ thể hóa 
chủ trương hợp tác toàn diện giữa hai nước. Hai bên đã 
trao, đổi, chia sẻ quan điểm, nhận thức về các vấn đề quốc tế và khu vực, trong đó 
có vấn đề Biển Đông: tăng cường hợp tác, đóng góp tích cực cho hòa bình, 
an ninh, ôn định, hợp tác và phát triển ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương và thế 
ĐIỚI. 

Chuyến thăm đã góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, nâng cao vị thế quốc 
tế của Việt Nam 

Thành công của chuyến thăm mang ý nghĩa chính trị to lớn đối với Việt Nam. 
Chuyên thăm đã nhận được sự quan tâm theo dõi hết sức rộng rãi, sâu sắc của dư 
luận trong nước, quốc tế và kiều bào ta ở nước ngoài. Đồng thời, chuyến thăm cũng 
đã góp phần quan trọng triển khai thực hiện chính sách đại đoàn kết dân tộc của 
Đảng và Nhà nước ta; khẳng định một cách mạnh mẽ với cộng đồng quốc tế rằng 
Việt Nam nhất quán thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự tự chủ, hòa bình, hợp tác 
và phát triển, chủ trương tích cực, chủ động hội nhập quôc tế, thành viên có trách 
nhiệm của cộng đồng quốc tế. 

(Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn) 


Tài liệu 


bà) SINH HOẠT CHI ĐOÀN 


“Chuyến thăm Mỹ của Tổng Bí thư sẽ mở ra những thay đổi 
tích cực hơn” 


(Đ/c Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương 
Bài viết đăng trên báo Washington Post ) 


Ít có quốc gia nào đã làm thay đổi mối quan hệ sâu sắc trong một khoảng thời 
gian ngắn như Việt Nam và Hoa Kỳ. Tuần này, chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ của 
Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng sẽ tiếp tục đánh một dấu 
mốc mới trong quan hệ giữa hai nước. 

Trong 20 năm qua, hai nước đã tiễn từ cắm vận đến quan hệ ngoại giao đầy 
đủ hơn, ký kết hiệp định thương mại song phương và thiết lập quan hệ đối tác toàn 
diện. Nay chuyến thăm của Tổng Bí thư theo lời mời của Chính phủ Hoa Kỳ thê 
hiện sự tôn trọng của Hoa Kỳ đối với thê chế chính trị của Việt Nam. Chắc chắn là, 
hệ thống chính trị Việt Nam không phản chiếu hệ thống chính trị của Hoa Kỳ, nhưng 
bằng những cách quan trọng, chúng ta đang tìm cách đi cùng hướng, kinh tế thị 
trường, luật lệ mạnh mẽ hơn để bảo vệ các nhà đầu tư, và hòa bình và ôn định trong 
các vấn đề quốc tế. 

Các đối tác mạnh - những người bạn tốt - không nhất thiết phải là những 
người tương đồng nhất, mà là những người có thể chấp nhận lẫn nhau và có đối 
thoại thắng thắn về những khác biệt của mình. 

Tuy nhiên, các khác biệt đó không phải là cốt lõi. Khi Chủ tịch Hồ Chí Minh 
đọc Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Người đã 
trích dẫn Tuyên ngôn Độc lập của Hoa Kỳ. Thời khắc lịch sử đó lẽ ra có thể đã là 
khởi đầu cho một mối quan hệ tích cực với Hoa Kỳ. Nhưng thực tế, lịch sử đã đi 
theo một con đường khác. 

Nửa thế kỷ sau, với tinh thần “gác lại quá khứ, hướng tới tương lai”, hai nước 
đang trở lại hành động theo tầm nhìn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: hai dân tộc, độc 
lập, hợp tác với tư cách là đối tác của nhau khi có lợi ích tương đồng. Lĩnh vực lợi 
ích chung thực chất nhất là kinh tế. Từ chỗ thực tế không có trao đổi cho tới tận giữa 
những năm 1990, thương mại đã tăng trưởng đạt tới những mức độ ấn tượng, từ 451 
triệu USD năm 1995 lên khoảng 35 tỉ USD năm 2014. Người tiêu dùng Hoa Kỳ 
hưởng lợi từ nhiều sản phẩm được sản xuất hiệu quả và giá rẻ tại Việt Nam. Trái 
ngược với các giả định thông thường, điều này không gây phương hại tới thị trường 
việc làm Hoa Kỳ; nó chỉ thay thế một số mặt hàng nhập khẩu từ các nước châu Á 
khác. Đối lại, người tiêu dùng Việt Nam có thể mua các sản phẩm do Hoa Kỳ sản 
xuất. Các loại điện thoại Hoa Kỳ năm trong túi hàng triệu người Việt Nam và hãng 
Boeing bán máy bay cho rất nhiều hãng hàng không. Rõ ràng quan hệ thương mại 
của hai nước không phải là cuộc chơi có tổng bằng không. Hai bên đều có lợi. 


Tài liệu 


bà) SINH HOẠT CHI ĐOÀN 


—— 
1U/110/®/LEC 


“Chuyến thăm Mỹ của Tổng Bí thư sẽ mở ra những thay đổi 
tích cực hơn” (/énp) 


Dĩ nhiên, quan hệ giữa hai nước không chỉ có làm ăn kinh doanh. Hợp tác an 
ninh đã và đang cải thiện, và Chính quyền Tổng thống Obama đã dỡ bỏ một phần 
lệnh cắm vận vũ khí sát thương. Việt Nam và Hoa Kỳ chia sẻ mục tiêu an ninh 
chung là hòa bình và ồn định tại khu vực. Cả hai chính phủ đặt niềm tin vào việc 
giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình thông qua đàm phán, trên cơ sở luật 
pháp quôc tế, và tôn trọng tự do hàng hải tại các vùng biển quôc tế. Kết quả là, 
chúng ta là những đối tác tự nhiên khi nói tới việc cùng thúc đây ổn định tại châu Á 
- Thái Bình Dương. 

Chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tô đậm những 
thành tựu quan hệ trong thời gian qua, nhưng quan trọng hơn, chuyến thăm sẽ là dấu 
mốc góp phần mở ra những thay đôi tích cực hơn. Cho dù có hay chưa có thỏa thuận 
thương mại Đối tác xuyên Thái Bình Dương, chúng tôi vẫn chào đón nhiều khoản 
đầu tư của Hoa Kỳ hơn nữa. Chúng tôi muốn Hoa Kỳ trở thành nhà đầu tư hàng đầu 
tại Việt Nam, bởi lẽ các nhà đầu tư Hoa Kỳ có xu hướng tham gia vào các lĩnh vực 
đại diện cho tương lai: dịch vụ kinh doanh và công nghệ. Việt Nam là thị trường đầy 
háo hức cho các lĩnh vực này trong thế kỷ 21. 

Washington rốt cuộc nên công nhận quy chế kinh tế thị trường cho Việt Nam. 
Nền kinh tế của chúng tôi không kém cởi mở hơn một số quốc gia châu Âu, và đối 
với những lĩnh vực chúng tôi vẫn còn vấn đề, chúng tôi vẫn đang làm việc nỗ lực để 
có được những cải cách cần thiết. 

Và rồi có những vấn đề mang tính nhân đạo. Việt Nam đang rất tích cực trong 
việc hỗ trợ quân đội Hoa Kỳ trong các nỗ lực tìm kiếm quân nhân Hoa Kỳ mất tích 
trong chiến tranh, và nhiều nhóm cựu chiến binh Hoa Kỳ ngày nay năm trong. SỐ 
những người ủng hộ mạnh mẽ nhất trong quan hệ hai nước. Nhưng có một thực tế là 
nhiều người Việt Nam vẫn đang phải hứng chịu những ảnh hưởng kéo dài của chất 
độc da cam, bom mìn sau chiến tranh. Đối với Việt Nam, cả người dân và chính phủ, 
các cử chỉ có trách nhiệm của phía Hoa Kỳ góp phần hàn gắn vết thương chiến tranh 
sẽ gia tăng quan hệ trong tương laI. 

Không nghi ngờ rằng Hà Nội và Washington sẽ không đột ngột chấp nhận 
hoàn toàn quan điểm của nhau về một số vấn đề. Nhưng với việc mời Tổng Bí thư 
Đảng Cộng sản, chức danh tương đương không có trong hệ thông quản trị Hoa Kỳ, 
Washington cuối cùng đã thể hiện tôn trọng đầy đủ hơn thể chế chính trị của Việt 
Nam. Chúng tôi mong chờ ở Hoa Kỳ nhiều điều như hợp tác về giáo dục, khoa học 
và công nghệ, đầu tư, thị trường, y tế, văn hóa và nhiều ý tưởng của các bạn. Miễn là 
chúng ta tôn trọng, hiểu biết lẫn nhau, chân thành đối thoại, quan hệ của chúng ta 
chắc chắn tiếp tục phát triển./. 


". (Theo TTXVN, Wuslington Post) 
Ặ Tài liệu 
b>) SINH HOẠ TT CHI ĐOAN 


4x anôacrn 


“ THỜI sỰ 


1. Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2015 

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2015 nhằm phát huy vai trò xung 
kích, tình nguyện của thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt ở 
những địa bàn khó khăn, biên giới, hải đảo; xóa đói, giảm nghèo, bảo đảm an 
sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị, góp phần đảm bảo quốc 
phòng, an ninh. 

Thông qua các hoạt động tình nguyện tạo môi trường để thanh niên rèn 
luyện, cống hiến và trưởng thành; góp phần tăng cường đoàn kết, tập hợp 
thanh niên, củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, Hội, lập thành tích 
chào mừng Đại hội Đảng các cấp và triển khai thực hiện chủ đề công tác năm 
2015. 

Chủ đề của Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2015 là “7 hào tiến 
bước dưới cờ Đảng”, trong đó Chủ đề theo từng tháng cụ thể: Vì đàn em thân 
yêu (tháng 6); Đên ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn (tháng 7); Theo bước 
chân những người anh hùng (tháng 8). 

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2015 được thống nhất triển khai 
rộng khắp cả nước từ tháng 6 đến hết tháng 8 năm 2015 và chọn tháng 7 là 
“Tháng cao điểm Chiến dịch ”. 

Năm 2015, Trung ương Đoàn tiếp tục chỉ đạo triển khai Chiến dịch 
Thanh niên tình nguyện Hè theo các tuyến đối tượng. Theo đó, Chương trình 
Tiếp sức mùa thi và Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh triển khai trong sinh 
viên và cán bộ, giảng viên trẻ các trường Đại học - Cao đẳng - Trung cấp 
chuyên nghiệp; Chiến dịch tình nguyện Hành quân xanh triển khai trong thanh 
niên lực lượng vũ trang: Chiến dịch tình nguyện Hoa phượng đỏ triển khai 
trong học sinh và giáo viên trẻ trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường 
xuyên; Chiến dịch Kỳ nghỉ hồng triển khai trong thanh niên công nhân, viên 
chức. 

* Cập nhật thông tin về các kết quả của Chiến dịch (tính đến ngày 
30/7/2015) 

- Hoạt động chung tay xây dựng nông thôn mới: 1.299 nhà văn hóa, 
điểm vui chơi sân chơi thiếu nhi được tu sửa; 113 chiếc cầu giao thông nông 
thôn được xây dựng. 

- Hoạt động tham gia xây dựng văn minh đô thị đảm bảo trật tự an toàn 
giao thông: 526 điểm giao cắt đường bộ - đường cắt an toàn, 364 bến đò ngang 


an toàn. 
đ 
S2 


Tài liệu 


SINH HOẠT CHI ĐOÀN 


THÔNG'TIN 


(zL9/E-¬11 4 


- Hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng, hiến máu tình nguyện: 9.196 y 
bác sỹ, tình nguyện viên tham gia; 74.451 người được khám bệnh, phát thuôc 
miễn phí; 66.501 người tham gia hiễn máu; 46.240 đơn vị máu đã được huy 
động. 

- Đã tổ chức được 36 hoạt động tình nguyện quốc tế. 


2. Hoạt động kỷ niệm 68 năm Ngày Thương binh, Liệt sỹ (27/7/1947 - 
27/7/2015) 

Nhằm thể hiện đạo lý đền ơn, đáp nghĩa uống nước nhớ nguồn, tình cảm 
và trách nhiệm của tuổi trẻ đối với các thế hệ cha anh đã công hiến, hi sinh 
trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, nhân kỷ 
niệm 68 năm Ngày Thương binh, Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2015), các cấp bộ 
Đoàn và tuôi trẻ cả nước đã tô chức nhiều hoạt động kỷ niệm thiết thực, ý 
nghĩa với các hoạt động cao điểm Tuần “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ 
nguôn ” và “Lễ thắp nến trì ân các anh hùng liệt sỹ” vào địp kỷ niệm Ngày 
Thương binh, Liệt sỹ 27/7/2015. 

Cấp bộ Đoàn cả nước đã tổ chức các hoạt động tuyên truyền giáo dục 
truyền thống, giao lưu với nhân chứng lịch sử, người có công với cách mạng: 
thăm hỏi, động viên các thương, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, Mẹ Việt Nam anh 
hùng và thân nhân của người có công. Hỗ trợ, giúp đỡ, tham mưu chế độ chính 
sách cho đối tượng lực lượng cựu thanh niên xung phong; các cơ sở đoàn phối 
hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan tham gia chăm sóc, tu 
bổ các công trình ghi công liệt sỹ và đồng loạt tổ chức “LỄ £hắp nến trì ân các 
anh hùng liệt sỹ” vào tôi ngày 26/7/2015. 

Trung ương Đoàn đã tô chức Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ cấp 
Trung ương tối ngày 26/7/2015 tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9, thành 
phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị và Khu di tích An ninh khu IX, huyện U Minh 
Thượng, tỉnh Kiên Giang. 

Các hoạt động kỷ niệm 68 năm Ngày Thương binh, Liệt sỹ đã góp phần 
tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tự hào dân tộc, 
trách nhiệm của tuổi trẻ trong giai đoạn hiện nay; được các cấp chính quyền 
địa phương, các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức, cá nhân quan tâm, đánh giá 
cao, fạO SỰ đồng thuận của xã hội, nhất là sự cảm kích của thân nhân thương 
binh, liệt sỹ; đồng thời thu hút được đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi và 
nhân dân tham gia. /. 

vớt x) Tài liệu 


SINH HOẠT CHI ĐOÀN 


_ —— 
THONG"*TIN 


THỜI SỰ 


NHỮNG SỰ KIỆN, HOẠT ĐỘNG LỚN CỦA 
TRUNG ƯƠNG ĐOÀN TRONG THÁNG 8/2015 


‹ Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2015 theo chủ đề 
tháng 8 “7eo bước chân những người anh hùng ” 


- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm N gày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 
2/9 theo chủ đề “Mùa Thu cách mạng”: Liên hoan các đội, nhóm tuyên truyền ca 
khúc cách mạng (TCM); Ngày chủ nhật xanh ” (16/8); Đêm nhạc hội “Tôi yêu Tó ổ 
quốc tôi ” (7/8); diễn đàn “Tôi yêu Tó ổ quốc tô fôi ” (19/8); Tham gia các hoạt động kỷ 
niệm cấp Nhà nước: Tham gia. triển lãm thành tựu kinh tế xã hội (28/8 - 3/9) và Khôi 

diễu hành Thanh niên tại LỄ mít tinh, diễu binh, diễu hành cấp Nhà nước (2/9). 


« Đại hội đại biểu Đảng bộ Trung ương Đoàn lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 


» Trại hè thiêu nhi quôc tê tại Triêu Tiên, Hàn Quôc 


‹ Hội trại Sinh viên Việt Nam toàn Châu Âu năm 2015 tại Berlin (Đức) 


- Diễn đàn Doanh nhân trẻ ASEAN - Trung Quốc lần thứ 7 tại Trung Quốc 


- Chương trình “Tiếp sức người lao động, thanh niên công nhân” tại các tỉnh Bắc Ninh, 
Thái Nguyên, Hải Dương, Khánh Hòa, Đắk Nông, Đắk Lắk, Bình Dương, Kiên Giang 


» Liên hoan nghệ thuật thiếu nhi khu vực phía Bắc tại Hà Nội 


- Hội nghị tổng kết Công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2014 - 2015, tập huấn 
nghiệp vụ công tác Đội 


\ Tài liệu 
2 SINH HOẠT CHI ĐOÀN 


HẠNH PHÚC LÀ CHO ĐI... 


(Bài viết đạt giải Nhì Cuộc thi viết Gương sáng thanh niên tình nguyện) 


Đó là tâm niệm của tuổi trẻ thế hệ 8X, 9X Cà Mau có chung tâm lòng. nhiệt 
huyết, sẵn sàng sẻ chia yêu thương, sự aI ủi VÀ „OHg HỒN mang đếm niềm tin 


sưởi ấm những trái tùm bất hạnh khi quyết định thành lập nên một câu lạc bộ 
thiện nguyện mang tên Nụ Cười hồng. 


Công tác tại một tòa soạn báo, tôi có cơ hội tiếp xúc với khá nhiều bạn trẻ 
là cán bộ Đoàn - Hội, là đoàn viên, thanh niên, sinh viên, và kế cả các em học 
sinh. Bởi thế, tôi nhận thấy rằng, một bộ phận giới trẻ vẫn chưa tìm thấy ý nghĩa 
thật sự trong sự san sẻ, yêu thương từ chính những hoạt động xã hội mà các bạn 
vẫn thường hay làm tại đơn vị, nhà trường. Điều đó, trở thành niềm trăn trở mỗi 
khi chắp bút. Tôi hiểu, điều quan trọng hướng đến chính là phải làm sao thay đổi 
nhận thức, giúp bạn trẻ thay đổi bản thân, thay đổi cách nhìn nhận cuộc sống, và 
sông nhiệt tâm hơn, trách nhiệm, cống hiến nhiều hơn nữa. 


Duyên đến. Khi hai nhân vật bài viết “Tuôi trẻ và những tắm lòng thơm 
thảo” của tôi trở thành những người bạn đã cùng tôi tạo nên những sự gắn kết. 
“Cánh én” kết nối yêu thương là cách tôi gọi cô bạn Hồ Qúy Nhi, hiện nay là cán 
bộ Ban Thanh Thiếu nhi - Trường học Tỉnh đoàn Cà Mau. Bởi lẽ, Qúy Nhi như 
một cánh én không mỏi, luôn góp mặt trong rất nhiều những chương trình thiện 
nguyện, sẻ chia yêu thương trong và ngoài tỉnh, mà điền hình là chiến dịch quốc 
gia Hành trình đỏ - Kết nối dòng máu Việt; Nhi “sở hữu” thành tích đáng tự hào 
với 21 lần sẻ chia giọt máu hồng, trở thành người tiên phong cho các hoạt động 
hiễn máu tình nguyện;... Tôi biết đến cái tên Hồ Qúy Nhi từ trên giảng đường 
Đại học, khi đó, Qúy Nhi là Liên Chi hội trưởng Liên Chi hội sinh viên Cà Mau 
tại trường Đại học Tây Đô (Cần Thơ). “Vui tính, năng động và ngọn lửa nhiệt 
huyết luôn cháy trong tim mỗi lúc, mỗi nơi” là những lời nhận xét của khá nhiều 
bè bạn dành cho Nhi. Do vậy, khi tôi hoàn thành bài viết về Nhi, cũng là lúc tôi 
gật đầu cùng Nhi chung tay lập nên một câu lạc bộ thiện nguyện với khát khao 
được cống hiến và giúp đỡ cộng đồng, hướng những người trẻ như chúng tôi 
sông có ích hơn cho chính bản thân, và xã hội. 

Nhân vật thứ hai là Vương Thanh, chàng thanh niên trẻ luôn suy nghĩ rằng, 
“Hạnh phúc là khi được sẻ chia cùng người khác”. Chính vì thế suốt 4 năm (từ 
2009-2013), Vương Thanh với vai trò quản trị viên sự kiện của diễn đàn 
sinhviencamau.com là ngần ấy thời gian Vương Thanh nỗ lực kết nối các bạn 


Tài liệu 
Ñ (S8 SINH HOẠ T CHI ĐOÀN 


HẠNH PHÚC LÀ CHO ĐI...(//đn) 


sinh viên Cà Mau xa quê gặp gỡ, giao lưu, học tập và trên hết là sự gắn kết những 
tắm lòng nhân ái từ những hoạt động từ thiện xuất phát từ trái tim. Điều đáng trân 
trọng chính là sự đóng góp của Vương Thanh, một quản trị viên luôn đi đầu từ 
công tác tô chức, vận động và quyên góp cho các hoạt động ý nghĩa này. Và 
chính sự hoà nhã, năng động, Vương Thanh đã giúp được nhiều bạn trẻ hiểu và 
trân trọng những giá trị cuộc sông, biết yêu thương, sẻ chia với người khác. 
Vương Thanh cho rằng: “Một chiếc áo cũ bỏ đi có thể là chiếc áo đẹp nhất của 
một đứa trẻ lang thang đường phố. Một cuốn tập không mấy trị giá nhưng tiếp 
sức rất nhiều cho những học sinh nghèo vùng sâu. Từ những niềm hạnh phúc 
không tên giản đơn như vậy, tôi càng yêu thích công việc này hơn. Và tôi tin các 
bạn cũng vậy. Đừng ngại cho đi và hãy sống vì mọi người, các bạn sẽ nhận lại vô 
vàn niềm vui không tưởng”. 


Từ khi gặp họ, tôi nhận rõ: mỗi cá nhân, nhóm, hội mang một cái tên riêng, 
hình thức kết nối và chương trình thực hiện khác nhau, nhưng tất cả đều gặp nhau 
ở tâm lòng thiện nguyện và mong muốn mang sự yêu thương, sự năng động của 
tuổi trẻ vào những công việc chung của cộng đồng. Trước nay, Cà Mau chưa làm 
nên những sự gắn kết này trong giới trẻ, thì chúng tôi có thể tin tưởng rằng, 
chúng tôi sẽ làm được... 


Sau 1 năm hoạt động, CLB đã minh chứng bằng những “con số từ tâm”: 
CLB đã phối hợp và tô chức được hơn 15 chương trình lớn nhỏ với mỗi chương 
trình là những hoạt động vui chơi và giúp đỡ các em thiếu nhỉ có hoàn cảnh khó 
khăn trên địa bàn tỉnh, tổng kinh phí cho các hoạt động thiện nguyện trên 200 


Tài liệu 


sì SINH HOẠT CHI ĐOÀN 


GÓC NHÌN TRẺ 


— 


HẠNH PHÚC LÀ CHO ĐI...(//ển) 


triệu đồng. Các chương trình của CLB đều được cập nhật chi tiết trên mạng xã 
hội Facebook, thông tin hoạt động được đăng tải trên các tờ báo giấy, báo mạng 
(baocamau.com.vn,  cídcamaH.geovvn, hanhtrmhdo.vn, baoanhdatmui.vn, 
tinhdoancamau.com.vn) cùng với các bản tin thời sự, phóng sự trên Đài Phát 
thanh - Truyền hình tỉnh Cà Mau. 

Đơn cử, trong thời gian vận động thành lập CLB, vào ngày 15/9/2013, các 
thành viên đã kết hợp với nhóm diễn đàn sinhviencamau.com tổ chức chương 
trình Vui Tết Trung thu mang tên “Trăng rằm Đất Mũi” lần thứ 1 cho 400 em học 
sinh Trường Tiểu học Tân Hưng 2, ấp Tân Phong, xã Tân Hưng, huyện Cái Nước, 
với tổng kinh phí tô chức chương trình: 8.620.000 đồng. Ngày 04/01/2014, CLB 
đã kết hợp với Hội Thiện nguyện Trái tim yêu thương TP.HCM tổ chức chương 
trình “Xuân yêu thương” cho 400 học sinh cũng tại trường này với tổng kinh phí 
tổ chức: 20 triệu đồng. Vào ngày 20/01/2014 tổ chức chương trình “Mùa xuân 
cho em” tại Trường THCS Ngô Quyền, Phường 1, TP Cà Mau. Ngày 24/5/2014, 
CLB tổ chức chương trình “Nụ cười cho em” lần thứ 1, năm 2014 tại Trường 
Tiểu học Nguyễn Văn Tố, xã Nguyễn Phích, huyện U Minh. Ngoài những 
chương trình thường xuyên, CLB Nụ Cười hồng còn vận động CâuCLB lạc bộ 
Nét Bút Xanh TP.HCM trao tặng 16 suất học bổng “Con đường sáng” với mục 
đích của dự án học bồng là hỗ trợ một phần tài chính cho trẻ em thuộc những gia 
đình nghèo được đi học, khởi sự từ cấp IL.Nếu trong thời gian học tập, hoàn cảnh 
ø1a đình của những học sinh được bảo trợ không chuyên biến tích cực, thì chương 
trình sẽ tiếp tục hỗ trợ đến khi thành đạt. Cụ thê, học bồng sẽ trợ cấp năm học là 
12 tháng, trung bình mỗi tháng 200.000 đồng, mỗi. năm lên lớp sẽ tăng 50.000 
đồng và số tiền cứ tăng dần khi các em chuyền lên cấp 2, cấp 3. 


Cùng một số hoạt động khác như: tổ chức đêm nhạc từ thiện “Mối tình 
đầu” vào ngày 30/6/2014, tại quán cà phê SaiGon Pause, quyên góp tài trợ cho 
bạn Lữ Trúc Nguyên, học sinh lớp 12T, trường THPT Nguyễn Văn Nguyễn, 
huyện Thới Bình với số tiền 2,6 triệu đồng. Kết quả, em Nguyên đã đậu đại học 
Cần Thơ, ngành Việt Nam học, với số điểm 20,5. THÔN qua bài viết “Cám cảnh 
hai chị em mồ côi” trên chuyên mục “Nhịp cầu nhân ái” của Báo Cà Mau online, 
CLB vận động hỗ trợ học tập cho em Võ Thành Tâm, học sinh lớp 10, trường 
THPT Nguyễn Văn Nguyễn (ngụ xã Biển, Bạch Đông, huyện Thới Bình) dụng 
cụ học tập, viết, gạo, mì gói,... cùng 1 chiếc xe đạp, 2 suất học bồng, và 
kinh phí 15 triệu đồng hỗ trợ xây cất mới 1 căn nhà Nụ Cười Hồng. 


Tài liệu 
Ñ (8) SINH HOẠ T CHI ĐOÀN 


GÓC NHÌN TRẺ 


¬ 


HẠNH PHÚC LÀ CHO ĐI...(//ển) 


Là CLB do những người trẻ đam mê thiện nguyện thành lập, CLB còn tạo 
điều kiện để học sinh, sinh viên trải nghiệm, trau dôi tư tưởng, rèn luyện kỹ năng 
thông qua các hoạt động, các chương trình như: Team-building, trò chơi lớn, văn 
nghệ.,... Chính từ những điều này, mặc dù CLB chưa tuyến thành viên chính 
thức, chỉ dừng lại ở lực lượng tình nguyện theo từng chương trình. Nhưng tính 
đến tháng 9/2014, CLB đã thu hút hơn 50 tình nguyện viên thường xuyên gắn bó 
với CLB, họ là học sinh, sinh viên, có cả cán bộ, công - viên chức nhà nước. 

Ghi nhận những cống hiến, và sự nỗ lực không ngừng trong công tác xã 
hội, ngày 24/10/2014 vừa qua, CLB Nụ Cười hồng đã chính thức được công nhận 
và trực thuộc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Cà Mau. Đây là bước 
ngoặc lớn đối với Ban Chủ nhiệm CLB và các tình nguyện viên, một hành trình 
mới sẽ mở ra, hứa hẹn nhiều thành công, nhưng cũng đầy thử thách. Niềm vui 
của chiến thắng khi â ấy là nụ cười, là ánh mắt tràn đây nhiệt huyết và hi vọng, gợi 
trong tôi một niềm tin vào tuổi trẻ thời hội nhập không thờ ơ với cuộc sông, 
không phó mặc cho cuộc đời, và càng không thê vô cảm. Chỉ là họ chưa tìm ME, 
địa chỉ để gởi găm và cho đi những yêu thương, chỉ là họ chưa có “đất dụng võ” 
Nhiệt huyết của họ ở ngay trái tim âm nóng, chỉ cần I sự kết nối, 1 vòng tay níu 
giữ. Một năm trôi qua, tôi đã góp nhặt rất nhiều khoảnh khắc yêu thương, những 
hành động, nghĩa cử đẹp bằng những bức ảnh sinh động, đầy màu sắc. Tôi tự hào 
vì đã may mắn có được những cộng sự có thừa hạnh phúc để cho đi... Cảm ơn 
các bạn! 

Hiện nay, CLB hoạt động dựa trên sự đóng góp của các nhà hảo tâm, các 
mạnh thường quân, sự kêu gọi của các bạn tình nguyện viên, cùng sự kết hợp với 
một số đơn vị tình nguyện khác. Tiếp tục phát huy sức trẻ, hướng đến thu hút 
ngày càng nhiều bạn trẻ gia nhập, CLB duy trì các hoạt động lớn thường xuyên 
trong năm: “lrăng rằm Đất Mũi” (15/8), “Nụ cười cho em” (01/6), “Vui xuân 

m” (Tết nguyên đán), “Chắp cánh ước mơ” (đầu năm học), ... song song với các 
hoạt động thăm tặng quà, hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật. trung tâm nuôi 
dạy trẻ mồ côi, khuyết tật, vận động xây cất nhà Nụ Cười Hồng.. .. Bên cạnh, đây 
mạnh hoạt động hiến máu nhân đạo, tuyên truyền, vận động người dân đặc biệt là 
giới trẻ tham gia hiễn máu. CLB hướng đến hỗ trợ việc làm, giúp đỡ các bạn sinh 
viên khó khăn có thêm thu nhập; rèn luyện kỹ năng: giao lưu văn hóa, văn nghệ, 
rèn luyện kỹ năng mềm cho các thành viên; phối hợp tổ chức các chương trình 
văn nghệ, bán đồ handmade, thu gom ve chai gây quỹ (định kỳ 2 tháng 1 lần). Từ 
các hoạt động này sẽ tạo sự gắn kết và định hướng tư tưởng cho thành viên CLB. 


Tài liệu 


bà) SINH HOẠT CHI ĐOÀN 


GÓC NHÌN TRẺ 


Người Việt và những lần "xấu xí'"' khiến người nước ngoài hoảng sợ 
(Theo VnExpress) 
Siêu thị Nhật cảnh báo thói ăn cắp vặt; nhà hàng buffet Thái cảnh báo thói 


lãng phí đồ ăn... Cách hành xử của một sô người Việt đã tạo ra một hình ảnh 
NN. " 
xâu XÍ"... 


Sở hữu gương mặt đẹp và vóc dáng quyến rũ, hotgirl Peaw Sumaporn 
Wandee, sinh năm 1991, MC của kênh truyền hình dành cho nam giới Maxxi TV 
đã thu hút nhiều sự quan tâm của nhiều thành viên cộng đồng mạng Việt Nam. 
Trang Facebook cá nhân của cô cũng vì thế mà tràn ngập bình luận của người 
Việt. 

Tuy nhiên, bên cạnh những bình luận nghiêm túc là không ít những câu 
chữ thể hiện sự đùa cợt một cách thái quá, thậm chí là xúc phạm tới Wadee như 
“bao nhiêu đô một đêm vậy em?” 

Hành động này đã khiến Wadee bức xúc tới mức cô đã đăng tải riêng một 
status trên Facebook cá nhân của mình, chỉ trích những bình luận thô tục của một 
số bạn trẻ Việt Nam: 

"Gửi các bạn VN. Tôi rất không ưa khi các bạn lấy hình chụp của tôi đăng 
tải lên những trang web không phù hợp và có những lời lẽ bình luận thô tục. Các 
bạn bình luận gì tôi không hiểu, nhưng xin phép được xóa hết những bình luận 
của người VN”. 

“Tôi biết là có người hiểu và không hiểu nên xin lỗi những bạn nào có ý tốt 
thật sự. Còn với những bạn không tôn trọng tôi thì tôi cũng không cần phải giao 
lưu làm gì cả!". 

Thậm chí, Wadee còn "rất không thích và bực bội" khi người Việt Nam 
bình luận trên Facebook của cô bằng tiếng Việt: "Nếu muốn trò chuyện với tôi thì 
hãy viết tiếng Anh, hiểu không)". 


Á 
y 
à 2 


E5 


Tài liệu 


SINH HOẠT CHI ĐOÀN 


GÓC NHÌN TRẺ 


Người Việt và những lần "xấu xí"' khiến người nước ngoài hoảng sợ 
(iênp) 
Siêu thị Nhật “đe” người Việt ăn cắp 


NL)..<¿ 14) 


z2 


c¬ “1. £ ¿ 34 

Hồi tháng 6/2013, bức ảnh chụp biển cảnh báo hành vi ăn cắp vặt được 
viết băng tiếng Việt, ở dưới là dòng chữ dịch sang tiếng Nhật, đã gây xôn xao 
cộng đồng mạng. Theo anh Đặng Công Trọng, du học sinh Nhật Bản, tác giả của 
bức ảnh này, tấm biển được dán trong một siêu thị tại thành phố Saltama, một 
trong những thành phố đông dân nhất tại nước này. 

Đa phần cộng đồng mạng đều đồng quan điểm khi cho răng tắm biển viết 
bằng tiếng Việt nên đối tượng mà nó hướng tới là người Việt. 

Trong khi một số ý kiến của cư dân mạng lí giải rằng tắm biển này chỉ 
mang mục đích cảnh báo thì nhiều người khác lại cho rằng đây là điều đáng xấu 
hồ, bởi nó là bằng chứng rõ ràng về thói ăn cắp vặt của người Việt tại Nhật Bản. 

Theo anh Trọng, hành vi ăn cắp vặt của người Việt tại Nhật đang xảy ra 
phổ biến tới mức "không ít trường hợp mỗi khi nhắc đến ai đó, người Nhật 
thường nói cụm từ ""bê tô na mư zin". Lên tàu nhiều khi thấy người Việt Nam thì 
người Nhật còn kéo khoá túi lại rồi ôm khư khư trước bụng”. 

Thói hư tật xấu của người Việt là do lỗi hệ thống? 

Đây không phải là lần đầu tiên những dòng cảnh báo được cho là dành 

riêng cho người Việt xuất hiện tại nước ngoài. 

Nhà hàng Thái, Singapore nhắc khách Việt ăn uống đúng mực 

Không hiếm các tắm biển được viết bằng tiếng Việt được đặt tại các nhà hàng, 
cảnh báo thói quen ăn uống thiếu văn minh của người Việt. 


Í 
t7 


Tài liệu 


SINH HOẠT CHI ĐOÀN 


GÓC NHÌN TRẺ 


— 


Người Việt và những lần "xấu xí"' khiến người nước ngoài hoảng sợ 
(tiến) 

Hồi tháng 9/2012, cộng đồng mạng Việt Nam lan truyền một tắm biển 
băng tiếng Việt, được đặt tại một nhà hàng buffet ở Thái Lan với nội dung "Xin 
vui lòng ăn bấy nhiêu lấy bấy nhiêu, nếu ăn không hết sẽ phạt từ 200 bath đến 
500 bath. Xin cám ơn". 


XIN VUI LŨVœ A⁄y 
XÂ*+ A/U F†\ Ầ\ 
AW KÍ ° Vứữ 3, 
S€ PHẠT T 446 
40004 “Đ£Xw 
500 b4. X†2⁄ 


CAM đVv] 


ft A 
AX 


Có người cho rằng, những tâm biến với nội dung tương tự thế này xuất 
hiện khá nhiều tại các nhà hàng trên đất Thái. 

Nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận cũng từng tận mắt chứng kiến và chụp lại tắm biển 
mà anh nói rằng đã khiến bản thân cảm thấy khó chịu suốt mây ngày. 

Tắm biển được đặt tại một nhà hàng buffet tại khu trung tâm của Singapore 
với dòng chữ: "Xin vui lòng không lãng phí thức ăn. Phạt $5 cho mỗi 100g thức 
ăn thừa. Xin cám ơn!". 

Đây không phải là lần đầu tiên những dòng cảnh báo được cho là dành riêng cho 
người Việt xuất hiện tại nước ngoài. 

Nhà hàng Thái, Singapore nhắc khách Việt ăn uống đúng mực 
Không hiếm các tắm biển được viết bằng tiếng Việt được đặt tại các nhà hàng, 
cảnh báo thói quen ăn uống thiếu văn minh của người Việt. 

Những cảnh báo này đã phần nào phản ánh văn hóa ăn buffet lãng phí của người 
Việt Nam, lấy đồ ăn vô tội vạ cho "bõ" số tiền bỏ ra, ngay cả ở trong nước. 
Những tật xấu khó bỏ của người Việt 

Lâu nay người Việt cứ ru nhau bằng những từ hoa mỹ mà chẳng bao giờ 
ã Tài liệu 
') 

2 


SINH HOẠT CHI ĐOÀN 


E5 


Người Việt và những lần "xấu xí'' khiến người nước ngoài hoảng sợ 
(Tiáp) 
nhìn nhận thắng vào sự thật xấu xí của mình như thói lừa lọc dối trá, sĩ diện hão, 
thói ham ăn, hay ghen ty... 

Tôi có từng đọc cuốn sách "Người Trung Quốc xấu xí "của tác giả Bá 
Dương. Đây là cuốn sách phê phán những cái xấu của đời sống văn hoá, chính trị 
Trung Quốc. Ngay khi vừa xuất bản, cuốn sách đã được nhiều người đón nhận. 
Ngay cả ở Trung Quốc, nhiều người cũng thích thú cuốn sách này vì họ có dịp 
nhìn lại mình để hoàn thiện. 

Đúng là người Trung Quốc xấu xí thật. Nhưng đấy là chuyện về Người Trung 
Quốc.Còn người Việt chúng ta cũng xấu xí không kém. 

Lâu nay, người Việt cứ ru nhau băng những mỹ từ như: hào hoa, thanh lịch như 
người Tràng An, người Việt Nam hiền hoà mến khách, nhân hậu... rồi nước Việt 
Nam rừng vàng biển bạc.... Ôi! Toàn lời tán tụng sáo rỗng. 

Đành rằng ở đâu cũng có người tốt người xấu, không có chỗ nào mà có 
toàn người tốt, cũng chẳng có nơi nào toàn người xấu. Nhưng khi cái xấu ngày 
càng nhiều và diễn ra hàng ngày trước mắt thì nó sẽ dần được xem như điều bình 
thường. 

Dĩ nhiên, không phải người Việt nào cũng xấu xí, nhưng nếu bạn đọc nội 
dung bên dưới mà thấy mình cũng có khi như vậy thì hãy suy nghĩ nhé. 

1. Khạc nhồ ngoài đường. Nếu bạn chưa từng bị dính nguyên bãi nước bọt, 
đờm, nước mũi khi đang đi trên đường phố Việt Nam thì bạn chưa cảm nhận hết 
cái sự điên cuồng, khó chịu đến phẫn nộ của những phi vụ hôi thối này. 

Có lần tôi nghe kế chuyện về một cô Tây sang Việt Nam du lịch lần đầu 
tiên. Cô ngồi trên xích lô ngắm phố phường và vô tình hứng luôn bãi nước bọt 
của người đi xe máy phía trước. Vậy là cô đổi vé máy bay về nước trong ngày 
hôm ấy và hứa sẽ không quay lại Việt Nam lần nữa. 

2. Nói chuyện lớn tiếng chỗ đông người. Tiếng Việt có âm sắc, huyền, hỏi, 
ngã, không giống như nhiều ngôn ngữ khác. Vì thế, nhiều người nước ngoài, nhất 
là người Âu Mỹ lần đầu nghe tiếng Việt sẽ thấy rất chói tai. Vậy mà, nhiều người 
nói rất lớn tiếng chỗ đông người, nghe cứ như đang cãi nhau. 

Hôm qua tôi đi ăn một quán ở TP HCM. Tôi đang ngồi ăn thì có nhóm 
khách là nhân viên văn phòng kéo vào và từ đó cái quán thành cái chợ và bữa ăn 
trưa kém ngon vì sự ôn ào. 

3. Hỉ mũi sột soạt tại quán ăn. Nhiều người chăng thèm biết cảm giác của 
người xung quanh ra sao khi cứ vô tư hỉ mũi sột soạt chỗ quán 


\ Tài liệu 
& SINH HOẠT CHI ĐOÀN 


Người Việt và những lần "xấu xí'"' khiến người nước ngoài hoảng sợ 
(Tiên) 


ăn đông người (nhất là những quán bán đồ ăn có vị cay như bún bò, bún riêu...). 
Nếu các bạn đang ngôi ăn mà nghe hỉ mũi thì cái thú âm thực cũng mất luôn. 

4. Lãng phí đồ ăn. Các bạn hãy thử đi ăn buffet xem, nhiều người lây đồ ăn 
cả bàn ăn không hết. Họ ráng gồng mình để ăn cho đủ với số tiền bỏ ra. Ăn 
không được thì bỏ. Thế nên nhiều nơi phải dán dòng chữ băng tiếng Việt: Xin lấy 
thức ăn vừa đủ là như vậy! 

5. Sĩ diện. Nhiều người Việt không sống đúng với thực tế của bản thân. Họ 
vay mượn, làm đủ mọi cách để có quân áo, xe cộ, nhà cửa, máy móc cho bằng 
người khác. Họ sĩ diện và tạo vỏ bọc hào nhoáng bên ngoài và bất chấp cái ruột 
bên trong trồng rỗng. 

6. Ghen ăn tức ở: Nhiều người hay thở dài rằng ở đời giàu bị người ta 
ghét, nghèo bị người ta khinh. Nhiều người ngại công nhận mình thua kém và 
người khác tài giỏi hơn mình. Họ thường tìm cách vạch lá để tìm sâu. 

Nếu ai đó thành công, họ sẽ nói do A, B, C như thế này thế kia và tìm cách 
chê bai chỉ trích (như trường hợp của Mr. Đông, tác giả Flappy Bird vừa rồi). Vì 
thế nói văn hoá phương Tây thiên về khuyến khích, văn hoá Việt Nam thiên về 
chỉ trích là không hề sai chút nào! 

7. Dỗi dối trá lừa lọc. Tật xấu này, tôi thấy dường như với người Việt đã là 
chuyện rất bình thường chứ không có gì to tát. Người ta khất hẹn với bạn thường 
bịa lý do nào đó thay vì nói thắng nói thật. 

Nói dối dù gây hại hay không thì nó cũng đã tạo nên một thói quen xấu và hậu 
quả là bây giờ nhiều người nói nhưng mình không thể tin. Cuộc sống mà chúng 
ta không có lòng tin nhau cũng mệt mỏi. 

8. Hùa theo số đông. Người Việt thích làm những gì mà nhiều người đang 
làm, thích ăn uống ở nơi thấy nhiều người xếp hàng, thích mua hàng hoá đang có 
quảng cáo trên tivi, thích bàn tán chuyện báo chí đang đề cập... 

Nói chung là ai cũng muốn chứng tỏ mình sành điệu và bắt kịp thời cuộc, 
cho nên nhiều trận chê hội đồng và khen theo phong trào vô tình làm nên nhiều 
hiện tương quá lố... Những tật xấu này chưa có biểu hiện sẽ bớt đi mà ngày càng 
nở Tộ. 

Qua đây, hy vọng rằng chúng ta sẽ nhìn nhận lại bản thân để có những cư 
xử văn minh trong thời buổi hiện nay thay vì ngồi chỉ trích, ghen ăn tức ở với 
nhau. 

(Theo Vnexpress) 


\ Tài liệu 
& SINH HOẠT CHI ĐOÀN 


